I Diễn đàn Khoa học - Công nghệ 


GIÁ TRỊ CÔNG ÍCH CÚI BÌNH DUYỆT KHOA HỌC 


Hồ Mạnh Toàn!, Phạm Hiệp? 
Phòng thí nghiệm AI Scocial Data 
?Trường Đại học Dân lập Phú Xuân 


Công việc học thuật thường được chia thành 3 phần chính: giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng 
đồng, song phần phục vụ cộng đồng không phải ai cũng biết đến. Trong các hoạt động đó, bình 
duyệt khoa học.. là một công việc cần thiết giúp các nhà khoa học khẳng định thương hiệu và uy 
tín của mình. Từ góc độ giá trị công ích của công việc bình duyệt khoa học đối với một nhà nghiên 
cứu, bài viết để cập về hoạt động bình duyệt khoa học cũng như xu hướng mới của hoạt động công 


Ích này. 


ông việc học thuật 

thường được chia 

thành 3 phần chính: 

giảng dạy, nghiên 
cứu và phục vụ cộng đồng. Nếu 
như hai vế đầu khá dễ hiểu thì 
phần phục vụ cộng đồng lại là 
câu chuyện không phải ai cũng 
biết. Với nghề học thuật, phục vụ 
cộng đồng có thể bao gồm nhiều 
hoạt động như: góp ý, phân tích 
chính sách; tham gia các hội 
đồng đánh giá chuyên môn; bình 
duyệt khoa học... Vì thế, việc hiểu 
thêm về công việc của các nhà 
nghiên cứu chính là bước đầu để 
xã hội nói chung và giới học thuật 
nói riêng có thể tìm thấy điểm 
giao thoa, tiến tới học hỏi, hỗ trợ 
hay hợp tác. 


Bìnit tuyệt kioa học với tlơng hiệu 
và ty tín Iọc thật của nhà khøa học 


Trong công bố khoa học, một 
bản thảo sau khi được nộp thành 
công đến một tạp chí sẽ trải qua 
các giai giai đoạn chính sau đây: 
(¡) Thẩm định sơ bộ của ban biên 
tập; (ii) Gửi bài cho các nhà khoa 
học có cùng chuyên môn để bình 


28 | ýHOA HỌC \I, 
NGNGHỆ llỆ 


duyệt kín; (iii) Nhận kết quả bình 
duyệt và chỉnh sửa; (iv) Công trình 
khoa học được công bố. Trong 4 
bước nêu trên, trong nhiều trường 
hợp bước (ii) và (ii) phải lặp đi 
lặp lại 2-3 vòng trước khi người 
bình duyệt thông qua và chuyển 
sang bước (iv). Điều này khiến 
cho tổng thời gian của quá trình 
bình duyệt kéo dài vài tháng, cá 
biệt có thể lên đến 1-2 năm, trước 
khi được chấp nhận và công bố 
chính thức. Như vậy, ở đây, các 
nhà bình duyệt đóng vai trò quan 
trọng nhất trong toàn bộ chu trình 
xuất bản khoa học: chốt chặn 
kiểm tra chất lượng và nắm giữ 
số phận bản thảo. Và hẳn nhiên 
đây cũng là công việc mệt nhọc 
và tốn thời gian. Trong một bài 
phỏng vấn trên Nature, Malcolm 
dJobling - một nhà khảo cổ học đã 
chia sẻ rằng, mỗi năm ông có thể 
phải bình duyệt khoảng 100 bản 
thảo, với khoảng thời gian từ 3 
đến 12 giờ cho mỗi bản thảo. Như 
vậy, trong một năm, Jobling có 
thể phải dành tới hàng trăm, thậm 
chí cả nghìn giờ cho riêng việc 
này, chưa kế vẫn phải đảm bảo 


Số 1+2 năm 2019 
Nm 


2 công việc khác là giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học. Điều đáng 
nói nữa, việc bình duyệt này, về 
mặt truyền thống là hoàn toàn ẩn 
danh và thầm lặng, nó khác hoàn 
toàn công việc quản lý, ồn ào và 
hào nhoáng hơn nhiều. 

Đối với thế giới khoa học, bình 
duyệt hiện tại vẫn được xem là 
cách hữu hiệu nhất để đảm bảo 
cho sự trong sạch của tri thức. 
Bên cạnh đó, bình duyệt cũng 
là quá trình giúp người làm bình 
duyệt rèn luyện, cọ xát, kiểm tra 
nền tảng kiến thức chuyên môn 
của chính bản thân họ. Tự rèn 
luyện, đào tạo bản thân và cống 
hiến chính là một trong những 
phẩm chất đáng quý mà người 
lao động nào cũng rất cần. Chính 
vì thế, việc tham gia bình duyệt 
là một cách để xây dựng được 
thương hiệu và uy tín học thuật 
cho nhà khoa học. Sau khi vượt 
qua các mức sàn về công bố khoa 
học, vinh dự được ban biên tập 
trao cho quyền đánh giá nghiên 
cứu mới của đồng nghiệp có giá 
trị xác nhận vị thế chuyên gia 
trong ngành của nhà khoa học. 


Cuối cùng, sự kết nối rộng 
khắp thông qua bình duyệt chính 
là vẻ đẹp của khoa học hiện đại. 
Ví dụ, khi một nhà khoa học tại 
Việt Nam có thể bình duyệt một 
bản thảo của một tác giả Mỹ, 
công việc công ích đó hoàn toàn 
có thể là khởi đầu cho những 
hợp tác mới khác. Thông qua 
công nghệ, khoa học ngày một 
mở hơn, và toàn cầu hóa hơn. Vì 
thế, việc tham gia vào các công 
việc công ích khoa học và bình 
duyệt giúp nhà khoa học có thể 
hiểu thêm về các ngóc ngách của 
nghề nghiên cứu. Sự thấu hiểu 
nghề nghiệp đó sẽ giúp các nhà 
khoa học tự chủ hơn trong công 
việc của mình: biết thêm nhiều 
nhà khoa học mới, hiểu thêm về 
cách làm việc của hệ thống... 


0 sứ tlữ liệu hình (luyệt tóc té uà 
fiúng úp của Việt Nai 


Cũng như mọi ngành, lĩnh 
vực khác, khoa học hiện tại cũng 
đang có những bước chuyển mình 
hướng đến minh bạch hóa hơn 
và một trong những xu thế mới 
là bình duyệt “mở” (tức là người 
bình duyệt và tác giả biết danh 
tính của nhau). Sự ra đời của Tạp 
chí F1000 Research cách đây vài 
năm phản ánh xu hướng đó. Hoặc 
gần đây, Publons - cơ sở dữ liệu 
của các nhà phản biện cũng đã 
được ra đời. Xu hướng này mang 
đến những giá trị mới cho công 
ích khoa học và giúp việc đánh 
giá uy tín học thuật toàn diện hơn 
về mọi mặt. Hình 1 là danh sách 
10 nhà bình duyệt Việt Nam có 
năng suất cao nhất theo cơ sở dữ 
liệu của Publons. 


Trước khi Publons ra mắt vào 
năm 2013, thói quen chung của 
giới khoa học đều là bình duyệt 


Diễn đàn Khoa học - Công nghệ 


#  RESEARCHER INSTITUTION 


† äD_ QuanDuong 

2 ẹ Hung Nguyen-Xuan 
3 H Khac-Uan Do 

4 và Dao Nguyen Khoi 

5 JF_ JðIgFianke 

6 [=) Loc Nguyen 

# 5l) Dung Le 

8 4 Nguyen Thanh Tung 


s 
2 PỀ cuanHoang vuon 
g Vuong 


c1 Luy Tan Nguyen 


Ñ B Politecnico di Milano 


IEB western Unive:sïty Hano¡ 


# REVIEWS # REVIEWS REVIEWER v EDIT0R 


PER YEAR MERIT MERIT 


122 34 364 


[x] Ho Chỉ Minh City Univeisity of Technol... 90 20 270 bà 

m Hanoi Univetsity of Science and Techn... s9 8 173 

IEf Ho chi kính cỉty Univeisity of Natural... 50 9 150 
'Vietnamese-German Univeisity 48 9 144 


International Engineering and Technolo... 31 10 140 2 


32 4 108 hộ 


Vietnam Academy of Science and Tech... 3.7 10 107 12 


30 10 94 1 


Industrial University of Ho Chỉ Minh City 28 : 84 


Hình 1. Danh sách 10 nhà bình duyệt Việt Nam có năng suất cao nhất (nguồn: 


Publons.com). 


ẩn danh. Công sức của các nhà 
bình duyệt thường được ghi nhận 
qua vài dòng cảm ơn trong bài 
được đăng, hoặc trong lời cảm ơn 
từ ban biên tập, hoặc đối với các 
nhà bình duyệt năng suất cao, 
phần thưởng có thể là vị trí trong 
ban biên tập của tạp chí. Vấn đề 
trả công hiếm khi được đề cập 
đến trong phản biện vì tính chất 
nhạy cảm đạo đức khoa học của 
nó. Vì vậy, bình duyệt vẫn thường 
nằm bên lề khoa học. Sự ra đời 
của hệ thống Publons mang đến 
một làn gió mới ghi nhận đóng 
góp của các phản biện một cách 
hệ thống và chính thống hơn. 


Publons được sáng lập bởi 
Preston và dohnston với mục 
đích kết nối 4 nhóm quan trọng 
trong giới khoa học: nhà xuất 
bản - tác giả - người bình duyệt 
- các tổ chức khoa học. Hệ thống 
tạo lập một cơ sở dữ liệu xuyên 
suốt từ hồ sơ người bình duyệt, 
dữ liệu bài vở để xử lý và thống 
kê về năng suất lao động và mức 
đóng góp trung bình của người 
bình duyệt. Hệ thống Publons 
hiện nay kết nối với hơn 400.000 
người bình duyệt, khoảng 2 triệu 
bản ghi đã xác minh và hơn 


Số 1+2 năm 2019 


25.000 tạp chí đã đăng ký với hệ 
thống. Các nhà bình duyệt đăng 
ký và lưu trữ hồ sơ của mình trên 
Publons sẽ được tính điểm dựa 
trên hổ sơ và hàng năm kế từ 
2016, Giải thưởng Publons Peer 
Review Awards được trao cho 
những nhà bình duyệt xuất sắc 
nhất. 


Theo cơ sở dữ liệu Publons, 
nhà bình duyệt năng suất nhất 
của Việt Nam trong lĩnh vực khoa 
học xã hội và nhân văn với 77 
báo cáo phản biện/năm. Trong 
khi đó, của Indonesia là 369 bài, 
Singapore là 196 bài và Thái Lan 
178 bài. Bảng 1 liệt kê số nhà 
bình duyệt khoa học người Việt 
Nam, trong đó có 5 người đến từ 
các trường đại học trong nước. 


Theo bảng 1, ngành kỹ thuật 
và khoa học máy tính của chúng 
ta có số nhà khoa học tham gia 
bình duyệt nhiều hơn cả. Một số 
gương mặt tiêu biểu có thể kể đến 
như nhà nghiên cứu trẻ Dương 
Minh Quân (Đại học Politecnico 
Di Milano) và Nguyễn Xuân Hùng 
(Trường Đại học Bách khoa TP 
Hồ Chí Minh) đạt Top Reviewers 
2 năm liên tiếp (2017, 2018). 


KH (OA HỌC ( 
ÔNG NGHỆ li diT) 


I Diễn đàn Khoa học - Công nghệ 


Bảng 1. Trong số 25 nhà nghiên cứu Việt Nam thuộc top 1% của 23 ngành được trao giải Publons Peer Review Awards 2018, 


có 5 người đang làm việc trong nước”. 








Mã Lĩnh vực Thứ tự (trong Tên Số bài bình duyệt Đơn vị 
ngành) 
ESI3 Chemistry 36th Nguyen Nam Trung 49 Griffith University 
Chemistry 57th Nguyen Minh Tho 28 University of Leuven 
ESI5 Computer 13th Nguyen Van Dinh 56 Soongsil University 
Science 
18th Nguyen Ngoc Tu 43 University of Minnesota - Twin Cities 
21st Dao Minh Son 39 Vietnam National university of Ho 
Chi Minh city 
27th Vien Quoc Tuan 31 Middlesex University 
36th Nguyen Phu Binh 22 Victoria University of Wellington 
39th Do Tri Nhu 19 Hongik University 
ESI7 Engineering 62nd Duong Minh Quan 41 Politecnico di Milano 
University of Danang 
76th Dinh Ngoc Thach 27/ Conservatoire National des Arts et 
Métiers 
76th Nguyen Nam Trung 27 Griffith University 
80th Nguyen Minh Khai 23 Chosun University 
81st Phan Hoang Phuong 22 Griffith University 
ESl8 Environment/ 22nd Do Khac Uan 34 Hanoi University of Science and 
Ecology Technology 
44th Nguyen Van Khanh 12 Pusan National University 
44th Nguyen Duc Hiep 12 Ton Duc Thang University 
ESI9 Geosciences 26th Pham Tien Dat I©) RIKEN Center for Advanced 
Intelligence Project 
ESI11 Material Science 46th Nguyen Xuan Hung 30 Ho Chi Minh University of 
Technology 
51st Phung Van Phục 25 Ghent University 
ESI15 Multidisciplinary  23rd Han The Anh 6 University of Teesside 
ESI19 Plant & Animail 30th Nguyen Hong Nguyen 13 University of Sunshine Coast 
Science 
ESI21 Social Sciences, 29th Do Kieu Anh 1S) University of Maryland at College 
General Park 
ESI23 Assorted 66th Vuong Quan Hoang 34 Thanh Tay University 
70th Vu Bac Nam 30 Bauhaus Ủniversität Weimar 
86th Tran Son Thach 14 Garvan Institute of Medical 


Research 





0àn thêm thời gian để trứ nên ttuen 
thuộc với ffại chúng 

Đối với giới khoa học quốc 
tế, sự ra đời của Publons và giải 
thưởng như Publons Peer Review 
Awards, cùng với lời kêu gọi 





"https://sc.sshpa.com/post/4291 


TẠP CHÍ 


30 | KHOA HỌC 


open-access trong xuất bản học 
thuật dự báo sẽ mở ra một thời 
kỳ mới trong khoa học. Trong khi 
đó, tại Việt Nam, công bố quốc 
tế và nghiên cứu khoa học vẫn 
còn là các khái niệm đang được 
cập nhật với các tiêu chuẩn toàn 
cầu. Vì thế, bình duyệt khoa học, 
và ngay cả nghiên cứu khoa học, 


Hà Số 1+2 năm 2019 
| tÌm 


chắc chắn sẽ cần thêm thời gian 
để trở nên quen thuộc với đại 
chúng. Việc hiểu thêm về công 
việc của các nhà nghiên cứu 
chính là bước đầu để xã hội nói 
chung và giới học thuật có thể tìm 
thấy điểm giao thoa, tiến tới học 
hỏi, hỗ trợ hay hợp tác 


